Shop bán bài Tarot Mystichouse 


Shop Bán Bài Tarot Chính Hãng Giá Rẻ Số 
#1 (ở HCM,HN,ĐN) 


cx»CÐĐS-t 1C -‹H':©=E 


Mystie House là shop bán bài Tarot gốc hoạt động dưới sự 
cho phép trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam nói chung và 
Luật Kinh doanh Việt Nam nói riêng. 


Liên hệ Shop Tarot Mystichouse 
Website: mystichouse.vn 


Điện thoại: 0977 070 151 —- 0937 313 998 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


Bí Mật Các Nguyên Tổ Trong Tarot 


Một bộ bài Tarot bao gồm bốn Bộ Ẩn Phụ (còn gọi là suits), cùng với Bộ Ẩn 
Chính Major Arcana. Mỗi Bộ này tương ứng với một nguyên tố nhất định: Đất (Earth), 
Khí (Air), Lửa (Fire) và Nước (Water). Các bộ ẩn phụ sẽ được diễn giải cách khác nhau 
dựa theo nguyên tố nó mang. Ví như Đất có xu hướng thiên về các vấn đề gia đình và 
tiên bạc, trong khi đó Khí lại tập trung vào các vấn đề thông tin liên lạc và tri thức. 


AIR FIRE 


Bốn nguyên tố này có nguồn gốc từ triết học cổ. Trong một thời gian dài, người ta 
tin rằng vật chất tồn tại trong cuộc sống được cấu thành từ những nguyên tố này, nếu 
không có chúng, sẽ không có thế giới và sự sống. Theo cách hiểu đơn giản, sẽ như thế 
nào khi không có Đất để hình thành hành tinh, không có Nước để phát triển sự sống, 
không có Lửa cho Mặt Trời sưởi ấm và cho sự sống, không có không Khí để thở. 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


Mọi vật chất trong thế giới của chúng ta đều mang một trong những nguyên tố này. Ví 
như, một cuốn sách sẽ mang nguyên tố Đất do tính chất vật lý của nó, nhưng có thể 
cũng mang nguyên tố Khí do khả năng truyền đạt tri thức. 


Mỗi nguyên tố có thể chủ động hay bị động, vì chúng là một phần trong nguyên lý 
chung về tính phân cực được nhấn mạnh trong Tarot. Ví dụ, chúng ta có sự phân cực 
giữa Priestess và Magician, Emperor và Empress. 


Bốn bài sau được viết nhằm giúp bạn hiểu cơ bản về mỗi nguyên tố, để bạn có thể áp 
dụng vào bộ bài Tarot của bạn. 


Nguyên tố Đất 
Bộ Ẩn: Disks, Coins, Pentacles, Deniers 


Tài chính, tiên bạc, kinh doanh, cuộc sống gia đình, vật chất cơ bản đều mang thuộc 
tính Đất. Sự kế thừa, phát triển và giàu có cũng được bao hàm cùng với vật chất nói 
chung. Trong Đất, chúng ta tạo nên một nền tảng về sự đảm bảo, ở cả mặt tài chính và 
gia đình, bạn bè của chúng ta. Với một nên tảng đảm bảo, chúng ta sẽ có tự tin và đạt 
được những mục tiêu cao nhất của mình. 


Nguyên tố Đất rõ ràng cũng kết nối với Đất Mẹ (Mother Earth), Tự Nhiên và hành tinh 
của chính nó. Bất kỳ vật chất nào ở thể rắn đều mang thuộc tính Đất, nó cũng liên kết 
bổ trợ cho các nguyên tố khác.Trong Đất, chúng ta sẽ tìm thấy sự sinh sôi, thụ thai, 
mùa vụ và chu kỳ cuộc sống. 


Trải nghiệm cuộc sống trần tục không phải là những điều nhàm chán và buồn tẻ, nhưng 
hàm chứa mọi điều rất chân thực - thành công trong công việc, lương bổng, mua bán, 
môi trường gia đình. Việc kiểm soát nguyên tố Đất đưa chúng ta đến điểm khởi đầu cho 
các dự án và hoạt động của mình. 


Người được mô tả "mang thuộc tính Đất” có xu hướng thực tế và ngay thẳng.Đàn ông 
thường kiên định, trung thành, đáng tin cậy và siêng năng.Phụ nữ thường điềm tĩnh, 
dịu dàng, thích nội trợ và quan tâm nhiều đến gia đình và nhà cửa.Tất cả chúng ta đều 
có thể thấy chính mình trải qua những giai đoạn mang thuộc tính Đất trong các giai 
đoạn cuộc đời. 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


Đất là một nguyên tố thụ động. Điều này là do vật chất là sản phẩm cuối cùng của 
Nhiệt huyết (Lửa) và Trí tuệ (Khí). Khi một điều gì đó biểu lộ trong cuộc sống, nó chính 
là hệ quả tất yếu của những nỗ lực mà chúng ta thực hiện trước đó, và do đó về bản 
chất nó thụ động.Ví dụ, bạn muốn một mức lương cao, và kế hoạch tốt nhất chính là 
cống hiến hết mình để đạt mục tiêu đó. 


Việc lập kế hoạch là một hoạt động trí não (Khí), nỗ lực được tiếp thêm bởi nhiệt huyết 
của bạn (Lửa) và kết quả cuối cùng của việc tăng lương là một phần của Đất. Bên cạnh 
đó, niêm vui đối với những gì bạn đã thiết lập và thực hiện thuộc vê cảm xúc (Nước). 


Như vậy bạn đã biết đến bộ ẩn phụ mang nguyên tố Đất sẽ giúp bạn về mọi khía cạnh 
trong cuộc sống vật chất. 


Nguyên tố Nước 
Bộ Ẩn: Cups 


Trực giác, tâm lý, cảm giác và toàn bộ chuỗi cảm xúc của con người đều bị chi phối bởi 
nguyên tố Nước. Nước tạo ra những giấc mơ, tầm nhìn và cuộc sống nội tâm trong mỗi 
con người chúng ta. 


Tám mươi phần trăm bê mặt trái đất được bao phủ bởi nước và tám mươi phần trăm cơ 
thể chúng ta là nước - chắc chắn rằng cảm xúc và bản năng chiếm tỷ lệ như nhau trong 
cuộc sống của chúng ta! Chúng ta quan tâm lo lắng về tình yêu và những người mà ta 
thương yêu hơn là những điều khác trong cuộc sống, nên chúng ta thật sự cần phải biết 
học cách duy trì sự cân bằng của nguyên tố Nước bên trong chúng ta. 


Nếu bạn đã từng ngắm biển khơi, *Great Mom (Người Mẹ Vĩ Đại)”, bạn sẽ thấy các đợt 
sóng lên xuống không ngừng.Phản ứng cảm xúc trong chúng ta cũng giống như vậy - 
chúng quét qua ta và rửa trôi đi những vụn vỡ cũng như phiền muộn.Nước - hỗn loạn, 
tính lặng, phản chiếu, dập dênh, mạnh mẽ, nhưng cũng huyền ảo và tinh tế.Chúng ta 
có thể đánh mất mọi quan điểm của mình khi bị cảm xúc chi phối, nhưng khi chúng ta 
chế ngự được chúng, chúng ta sếtrở nên mạnh mẽ hơn. 


Trải nghiệm nguyên tố Nướcliên quan đến các vấn đề về tình yêu, sự lãng mạn, niêm 
vui, hạnh phúc và khả năng sáng tạo. Cũng như cảm xúc, trực giác và tâm lý khi chúng 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


ta cảm nhận nghệ thuật, văn chương, thiết kế, thơ ca, âm nhạc và hầu hết các tác 
phẩm mỹ nghệ. 


Bộ Cups có một liên kết mạnh mẽ với Venus (Kim Tinh) và Moon (Mặt Trăng).Venus chỉ 
phối cảm xúc tình yêu và Moon chi phối các vấn đề về khả năng nhận thức. Nhiều bí ẩn 
của Moon được phản ánh qua bộ Cups. 


Nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu trong con người chúng ta 
- tình yêu, giấc mơ, và khả năng cảm nhận tình huống. 


Và đó là bộ Ẩn phụ mang nguyên tố Nước, giúp chúng ta giải quyết các vấn đề về nội 
tâm, cảm xúc và sáng tạo. 


Nguyên Tố Lửa 
Bộ Ẩn: Wands, Staves, Rods, Batons (đôi lúc cũng là Swords - xem bên dưới) 


Sức mạnh ý chí, bản ngã, trưởng thành và phát triển, năng lượng và ánh sáng đều bị 
chi phối bởi Lửa. Lửa liên quan đến các vấn đề vê tham vọng, thỏa mãn, hài hòa và cân 
bằng - quá trình nhận biết Mong Muốn Thực Sự (True WIll). 


Lửa mang lại hai thành phần cơ bản của sự sống - hơi ấm và ánh sáng. Nếu không có 
Mặt Trời, chúng ta sẽ không thể tồn tại. Có lẽ đây cũng là lý do Mặt Trời được tôn sùng 
như một vị thần ở thời cổ đại. Lửa tự nhiên suy trì các nhu cầu vật chất của chúng ta - 
cho hơi ấm, làm chín thức ăn và bảo vệ. Nguyên tố Lửa cũng duy trì các nhu cầu tâm 
linh, Lửa chi phối Mong Muốn. 


Chúng ta đã rất cố gắng để làm chủ công cụ có sức mạnh phi thường này, như dấu chỉ 
Mong Muốn của con người, nhưng nó là gì? Mỗi chúng ta đều có Mong Muốn, mỗi hành 
động chúng ta thể hiện, mỗi bước tiến chúng ta tạo ra đều là hệ quả trực tiếp từ Mong 
Muốn.Chúng ta hoàn toàn có trách nhiệm với sự sống của mình, vì chúng ta chọn lựa 
những khía cạnh cơ bản của cuộc sống hàng ngày.Nếu chúng ta không muốn một điều 
nào đó, nó sẽ hướng chúng ta lựa chọn điều khác. 


Mong Muốn của con người mạnh mẽ nhất khi chúng ta xác định rõ ràngchính xác điều 
chúng ta muốn từ cuộc sống, đánh giá các khả năng để đạt được điều đó và quyết định 
tiến hành. Việc làm rõ các vấn đề có thể kích hoạt Mong Muốn thay cho chúng ta. Có lẽ 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


bạn có thể thấy cách người ta nói *Tôi không có sức mạnh ý chí” thực ra là "Tôi 
không muốn làm điều này, vì vậy tôi đã không thể hiện Mong Muốn của tôi`. Dĩ 
nhiên, chúng ta vẫn có thể làm những điều mà chúng ta thật sự không muốn, nhưng 
đây chỉ là một thử nghiệm về tính tự giác, không hẳn là Mong Muốn thực sự. Hãy nghĩ 
về những từ `*phải” và "nên” từ khía cạnh này - Xem chúng có ý nghĩa với bạn 


Mong Muốn và Mong Muốn Thực Sự đều tồn tại. Mong Muốn Thực Sự là điều dẫn 
dắt chúng ta trên con đường nhận ra vai trò của mình trong cuộc sống. Đó là lý do tại 
sao đôi lúc chúng ta có thể trải nghiệm những biến cố lớn trong cuộc sống của chúng ta 
(như được chỉ thị bởi lá Tower) vì chúng ta đang không lắng nghe Mong Muốn Thực Sự 
của mình. Khi chúng ta liên kết với Mong Muốn Thực Sự của bản thân, cuộc sống sẽ dần 
trở nên trôi chảy, dễ dàng hơn - tham vọng được đáp ứng và giấc mơ được thực hiện. 


Một số tác giả không đồng ý rằng bộ Ẩn Phụ Wands mang thuộc tính Lửa, mà nên là 
Khí, hay nguyên tố chủ động khác. Thật sự không có nhiều khác biệt giữa hai loại thuộc 
tính này vì mỗi bộ chủ động đều xuất phát trực tiếp và bổ sung cho nhau. 


Và đó là bộ Ẩn Wands - chúng cho chúng ta tràn trề năng lượng và ánh sáng, giúp 
chúng ta củng cố cũng như thực thi những hành động cần thiết để hoàn thành các dự 
án một cách thành công, có được sự công nhận và biến giấc mơ thành sự thật. 


Nguyên tố Khí 
Bộ Ẩn: Swords (đôi lúc là Wands - Xem Lửa) 


Tinh thần, phát triển trí tuệ, hợp lý hóa, và nguồn cảm hứng được chi phối bởi Khí.Khí 
bao gồm các lĩnh vực về tư duy, như khoa học và logic, cùng với tất cả các dạng giao 
tiếp bằng văn bản, ngôn từ và công nghệ. 


Mọi thứ mà con người thực hiện đều là thành quả của nguyên tố Khí - người ta phải 
nghĩ về nó trước khi điều đó xảy ra! Với Khí, chúng ta tìm thấysự liên kết với những nhu 
cầu về tinh thần của mình, và khi chúng ta biết những nhu cầu nào, chúng ta có thể áp 
dụng Mong Muốn của chúng ta để biểu lộ nó trong cuộc sống trần tục này. 


Hãy tưởng tượng bạn là một nghệ sỹ - bằng việc nhận thức tâm hồn của bạn (Khí) bạn 
có thể hình dung ra các ý tưởng (Nước) và sau đó sử dụng Mong Muốn của bạn (Lửa) 


http://mystichouse.vn/ 


Shop bán bài Tarot Mystichouse 


đểđịnh hướng cho bức họa của bạn (Nước). Bức vẽ sau khi hoàn tất (Đất) có thể được 
quy đổi thành tiền (Đất).Tất cả mọi thứ ở đâyđều bắt đầu với Khí. 


Bộ Ẩn Swordscó xu hướng khiến cho hầu hết mọi người cảm thấy e ngại. Điều này là do 
Swords hàm ý sự xung đột cảm xúc, chiến tranh, đổ vỡ và khó khăn. Nó cũng liên quan 
đến quá trình tạo ra xu hướng trong cuộc sống - Điều chúng ta làm trong ngày hôm 
nay sẽ định hình cho ngày mai. 


Nếu chúng ta đưa ra một quyết định tồi ở hiện tại, nó sẽ dẫn đến một kết quả tồi trong 
tương lai.Nếu chúng ta không thành thật với những nhu cầu của bản thân, chúng ta sẽ 
thấy chính mình phải nỗ lực tự tổ chức lại, và thường dẫn đến cảm giác không thoải 
mái. Dĩ nhiên, nếu chúng ta làm điều gì có lỗi cho một ai khác, thì chúng ta sẽ phải trả 
giá cho điều đó dù là sớm hay muộn. Trong mỗi trường hợp, suy nghĩ đều đến trước và 
hành động sẽ theo sau. 


Suy nghĩ mang thuộc tính Khí.Điêu chúng ta nghĩ đến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc 
sống hiện tại và cuộc sống tương lai mà chúng ta đang định hình. Quy luật tự nhiên là 
nếu chúng ta nhận thức một cách rõ ràng được Mong Muốn Thực Sự, nhận biết được vị 
trí của chúng ta trong thế giới này, và công việc mà chúng ta phải nỗ lực hết sức mình, 
thì chúng ta sẽ tìm thấy chính mình rõ ràng và kiên định. Nếu không, chúng ta sẽ kết 
thúc trong xung đột - với chính mình và với người khác - không cảm thấy được hạnh 
phúc và thỏa mãn. 


Bạn có lẽ sẽ thấy rằng khi Swords ít tích cực xuất hiện trong quá trìnhgiải bài Tarot, 
chúng ám chỉ rằng người đang hỏi không thực hiện được hết chức năng của họ và 
không theo đuổi nhu cầu thực sự của họ. Điều này tất yếu dẫn đến xung đột.Các phản 
ứng cảm xúc của chúng ta thường biểu hiện xung quanh Swords, chúng thường che phủ 
tính logic hợp lý của Sword và hành động để ngăn cản chúng ta. 


Và đó là thông tin về Swords - bộ ẩn được kết nối với tinh thần và ý thức, thường ám 
chỉ tính chất xung đột bên trong và không chắc chắn, bao phủ bởi các cảm xúc.Tuy 
nhiên, như người giữ vận mệnh của chúng ta, chúng ta có thể xử dụng Swords để nhận 
ra những vùng không hạnh phúc và xóa bỏ chúng đi, để vươn tới tiềm năng cao nhất 
của mình. 


Nguồn: https://mystichouse.vn/bi-mat-cac-nguyen-to-trong-tarot/ 


http://mystichouse.vn/ 


